Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


--- 000 --- 


Tâp 1 
Quyên Thứ 13 
Hội Thứ Nhất 


PHẨM DẠY BẢO DẠY TRAO 
Thứ 7 - 3 


Lại nữa, Thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la- mật-đa, chẳng nên quán 
Phật mười lực hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám 
pháp Phật bắt cộng hoặc thường hoặc vô thường. Chẳng nên quán Phật mười lực hoặc vui hoặc khổ; 
chẳng nên quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc vui hoặc khó. 
Chẳng nên quán Phật mười lực hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán bốn vô ső úy, bốn vô ngại giải, 
mười tám pháp Phật bắt cộng hoặc ngã hoặc vô ngã. Chẳng nên quán Phật mười lực hoặc tịnh hoặc 
bắt tịnh; chẳng nên quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc 
bắt tịnh. Chẳng nên quán Phật mười lực hoặc không hoặc bất không; chẳng nên quán bốn vô sở úy, 
bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc không, hoặc bắt không. Chàng nên quán Phật 
mười lực hoặc hữu tướng hoặc vô tướng: chăng nên quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám 
pháp Phật bát cộng hoặc hữu tướng hoặc vô tướng. Chẳng nên quán Phật mười lực hoặc hữu nguyện 
hoặc vô nguyện; chẳng nên quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc 
hữu nguyện hoặc vô nguyện. Chẳng nên quán Phật mười lực hoặc tịch tĩnh hoặc chẳng tịch tinh; 
chẳng nên quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bát cóng hoặc tịch tinh hoặc 
chẳng tịch tĩnh. Chẳng nên quán Phật mười lực hoặc xa lia hoặc chẳng xa ha; chẳng nên quán bốn vô 
sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bắt cộng hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa. Chẳng nên quán 
Phật mười lực hoặc hữu vi hoặc vô vi; chẳng nên quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp 
Phật bắt cộng hoặc hữu vi hoặc vô vi. Chẳng nên quán Phật mười lực hoặc hữu lậu hoặc vô lậu; chàng 
nën quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bát cóng hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. 
Chẳng nên quán Phật mười lực hoặc sanh hoặc diệt; chẳng nên quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 
mười tám pháp Phật bát cộng hoặc sanh hoặc diệt. Chàng nên quán Phật mười lực hoặc thiện hoặc 
phi thiện; chàng nên quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bát cộng hoặc thiện 
hoặc phi thiện. Chẳng nên quán Phật mười lực hoặc có tội hoặc không tội; chẳng nên quán bốn vô sở 
úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bắt cộng hoặc có tội hoặc không tội. Chàng nên quán Phật 
mười lực hoặc có phiền não hoặc không phiền não; chàng nên quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 
mười tám pháp Phật bắt cộng hoặc có phiền não hoặc không phiền não. Chẳng nên quán Phật mười 
lực hoặc thế gian hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp 
Phật bát cộng hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán Phật mười lực hoặc tạp nhiễm hoặc 
thanh tịnh; chẳng nên quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tạp 
nhiễm hoặc thanh tịnh. Chẳng, nên quán Phật mười lực hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn; 
chẳng nên quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bát cộng hoặc thuộc sanh tử hoặc 
thuộc Niết-bàn. Chẳng nên quán Phật mười lực hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai; chẳắng nên 
quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bắt cộng hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở 
giữa hai. Chẳng nên quán Phật mười lực hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc; chẳng nên quán bốn vô sở 
úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bát cộng hoặc khả đắc hoặc bát khả đắc. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
đại từ hoặc thường hoặc vô thường; chăng nên quán đại bi, đại hy, đại xả, hoặc thường hoặc vô 


thường. Chẳng nên quán đại từ hoặc vui hoặc khó; chàng nên quán đại bi, đại h$, đại xả hoặc vui 
hoặc khó. Chắng nên quán đại từ hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc 
ngã hoặc vô ngã. Chẳng nên quán đại từ hoặc tịnh hoặc bắt tịnh; chẳng nên quán đại bi, đại hy, đại xả 
hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Chàng nên quán đại từ hoặc không hoặc bất không; chàng nên quán đại bi, 
đại hỷ, đại xả hoặc không hoặc bất không. Chẳng nên quán đại từ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng; 
chẳng nên quán đại bi, đại hý, đại xả hoặc hữu tướng hoặc vô tướng. Chàng nên quán đại từ hoặc hữu 
nguyện hoặc vô nguyện; chẳng nên quán đại bi, dai hý, đại xà hoặc hữu nguyện hoặc hoặc vô nguyện. 
Chẳng nên quán đại từ hoặc tịch tĩnh hoặc chẳng tịch tĩnh; chẳng nên quán đại bi, đại hy, đại xả hoặc 
tịch tinh hoặc chẳng tịch fĩnh. Chẳng nên quán đại từ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lia; chẳng nên quán 
đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc xa lìa hoặc chẳng xa la. Chẳng nên quán đại từ hoặc hữu vi hoặc vô vi; 
chẳng nên quán đại bi, đại hy, đại xả hoặc hữu vi hoặc vô vi. Chẳng nên quán đại từ hoặc hữu lậu 
hoặc vô lậu; chẳng nên quán đại bi, đại hy, đại xả hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Chẳng nên quán đại từ 
hoặc sanh hoặc diệt; chàng nên quán đại bi, đại h$, đại xả hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng nên quán đại từ 
hoặc thiện hoặc phi thiện; chẳng nên quán đại bi, đại hý, đại xả hoặc thiện hoặc phi thiện. Chẳng nên 
quán đại từ hoặc có tội hoặc không tội; chẳng nên quán đại bi, đại hy, đại xả hoặc có tội hoặc không 
tội. Chẳng nên quán đại từ hoặc có phiền não hoặc không phiền não; chắng nên quán đại bi, đại hý, 
đại xả hoặc có phiền não hoặc không phiền não. Chẳng nên quán đại từ hoặc thế gian hoặc xuất thế 
gian; chẳng nên quán đại bi, đại hý, đại xả hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán đại từ 
hoặc tạp. nhiễm hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán đại bi, đại hy, đại xả hoặc tạp nhiễm hoặc thanh 
tịnh. Chẳng nên quán đại từ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán đại bi, đại hý, 
đại xå hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn. Chẳng nên quán đại từ hoặc ở trong hoặc ở ngoài 
hoặc ở giữa hai; chẳng nên quán đại bi, đại h$, đại xả hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai. 
Chẳng nên quán đại từ hoặc khả đắc hoặc bát khả đắc; chẳng nên quán đại bi, đại hý, đại xả hoặc khả 
đắc hoặc bát khả đắc. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc thường hoặc vô thường; chàng nên quán tám mươi tùy hảo hoặc 
thường hoặc vô thường. Chẳng nên quán. ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc vui hoặc khó; chẳng nên quán 
tám mươi tùy hảo hoặc vui hoặc khó. Chẳng nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc ngã hoặc vô ngã; 
chàng nën quán tám mươi tüy hảo hoặc ngã hoặc vô ngã. Chẳng nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng 
hoặc tịnh hoặc bắt tịnh; chẳng nên quán tám mươi tùy hảo hoặc tịnh hoặc bắt tịnh. Chẳng nên quán 
ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc không hoặc bất không; chẳng nên quán tám mươi tùy hảo hoặc không 
hoặc bất không. Chẳng nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc hữu tướng hoặc vô tướng; chẳng nên 
quán tám mươi tùy hảo hoặc hữu tướng hoặc vô tướng. Chẳng nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng 
hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện; chẳng nên quán tám mươi tùy hảo hoặc hữu nguyện hoặc vô 
nguyện. Chẳng nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc tịch tinh hoặc chẳng tịch tĩnh; chẳng nên 
quán tám mươi tùy hảo hoặc tịch tinh hoặc chẳng tịch tĩnh. Chẳng nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng 
hoặc xa ña hoặc chẳng xa a; chẳng nên quán tám mươi tùy hảo hoặc xa ña hoặc chẳng xa ña. Chẳng 
nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc hữu vi hoặc vô vi; chẳng nên quán tám mươi tùy hảo hoặc 
hữu vi hoặc vô vi. Chẳng nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc hữu lậu hoặc vô lậu; chàng nên 
quán tám mươi tùy hảo hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Chẳng nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc 
sanh hoặc diệt; chẳng nên quán tám mươi tùy hảo hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng nên quán ba mươi hai 
đại sĩ tướng hoặc thiện hoặc phi thiện; chẳng nên quán tám mươi tùy hảo hoặc thiện hoặc phi thiện. 
Chẳng nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc có tội hoặc không tội; chẳng nên quán tám mươi tùy 
hảo hoặc có tội hoặc không tội. Chẳng nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc có phiền não hoặc 
không phiền não; chẳng nên quán tám mươi tùy hảo hoặc có phiền não hoặc không phiền não. Chẳng 
nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc thế gian hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán tám mươi tùy 
hảo hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc tạp nhiễm hoặc 
thanh tịnh; chẳng nên quán tám mươi tùy hảo hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Chẳng nên quán ba 
mưoi hai đại sĩ tướng hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn; chàng nên quán tám mươi tùy hảo 
hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn. Chẳng nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc ở trong hoặc 
ở ngoài hoặc ở giữa hai; chẳng nên quán tám mươi tùy hảo hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai. 
Chẳng nên quán ba mươi hai đại sĩ tướng hoặc khả đắc hoặc bát khả đắc; chẳng nên quán tám mươi 
tùy hảo hoặc khả đắc hoặc bát khả đắc. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
pháp vô vong thất hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán tánh hàng trụ xà hoặc thường hoặc 
vô thường. Chẳng nên quán pháp vô vong thất hoặc vui hoặc khó; chàng nên quán tánh hằng trụ xả 
hoặc vui hoặc khó. Chàng nên quán pháp vô vong thất hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán tánh 
hằng trụ xả hoặc ngã hoặc vô ngã. Chẳng nên quán pháp vô vong thất hoặc tịnh hoặc bắt tịnh; chẳng 
nên quán tánh hằng trụ xả hoặc tịnh hoặc bát tinh. Chẳng nên quán pháp vô vong thất hoặc không 
hoặc bắt không; chẳng nên quán tánh hằng trụ xả hoặc không hoặc bát không. Chẳng nên quán pháp 
vô vong thất hoặc hữu tướng hoặc vô tướng; chẳng nên quán tánh hằng trụ xả hoặc hữu tướng hoặc 
vô tướng. Chẳng nên quán pháp vô vong thất hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện; chẳng nên quán tánh 
hằng trụ xả hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện. Chẳng nên quán pháp vô vong thất hoặc tịch tinh hoặc 
chàng tich tinh; chẳng nên quán tánh hằng trụ xà hoặc tịch tĩnh hoặc chẳng. tịch tinh. Chẳng nên 
quán pháp vô vong thất hoặc xa lìa hoặc chẳng xa ha; chẳng nên quán tánh hằng trụ xả hoặc xa lìa 
hoặc chẳng xa ña. Chẳng nên quán pháp vô vong thất hoặc hữu vi hoặc vô vi; chẳng nên quán tánh 
hằng trụ xả hoặc hữu vi hoặc vô vi. Chàng nên quán pháp vô vong thất hoặc hữu lậu hoặc vô lậu; 
chẳng nên quán tánh hằng trụ xả hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Chẳng nên quán pháp vô vong thất hoặc 
sanh hoặc diệt; chàng nên quán tánh hằng trụ xả hoặc sanh hoặc diệt. Chàng nên quán pháp vô vong 
thất hoặc thiện hoặc phi thiện; chẳng nên quán tánh hằng trụ xả hoặc thiện hoặc phi thiện. Chẳng nên 
quán pháp vô vong thất hoặc có tội hoặc không tội; chẳng nên quán tánh hằng trụ xả hoặc có tội hoặc 
không tội. Chẳng nên quán pháp vô vong thất hoặc có phiền não hoặc không phiền não; chẳng nên 
quán tánh hằng trụ xả hoặc có phiền não hoặc không phiền não. Chẳng nên quán pháp vô vong thất 
hoặc thế gian hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán tánh hằng trụ xả hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. 
Chẳng nên quán pháp vô vong thất hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán tánh hằng trụ xả 
hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Chàng nên quán pháp vô vong thất hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc 
Niết-bàn; chẳng nên quán tánh hằng trụ xả hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn. Chẳng nên quán 
pháp vô vong thất hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai; chẳắng nên quán tánh hằng trụ xả hoặc ở 
trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai. Chàng nên quán pháp vô vong thất hoặc khả đắc hoặc bất khả 
đắc; chẳng nên quán tánh hằng trụ xả hoặc khả đắc hoặc bắt khả đắc. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
nhất thiết trí hoặc thường hoặc vô thuong; chẳng nên quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc 
thường hoặc vô thường. Chàng nên quán nhất thiết trí hoặc vui hoặc khó; chàng nën quán dao tuóng 
trí, nhát thiét tướng trí hoặc vui hoặc khó. Chẳng nên quán nhất thiết trí hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng 
nên quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc ngã hoặc vô ngã. Chẳng nên quán nhất thiết trí hoặc 
tịnh hoặc bát tinh; chẳng nên quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc tịnh hoặc bát tinh. Chẳng 
nên quán nhất thiết trí hoặc không, hoặc bắt không; chẳng nên quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng 
trí hoặc không hoặc bất không. Chẳng nên quán nhất thiết trí hoặc hữu tướng hoặc vô tướng; chẳng 
nên quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc hữu tướng hoặc vô tướng. Chẳng nên quán nhất 
thiết trí hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện; chẳng nên quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc 
hữu nguyện hoặc vô nguyện. Chẳng nên quán nhất thiết trí hoặc tịch tính hoặc chẳng tịch tinh; chẳng 
nên quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc tịch tĩnh hoặc chẳng tịch tinh. Chẳng nên quán nhất 
thiết trí hoặc xa lìa hoặc chẳng xa la; chẳng nên quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc xa Ba 
hoặc chẳng xa ña. Chàng nên quán nhất thiết trí hoặc hữu vi hoặc vô vi; chẳng nên quán đạo tướng 
trí, nhất thiết tướng trí hoặc hữu vi hoặc vô vi. Chẳng nên quán nhất thiết trí hoặc hữu lậu hoặc vô 
lậu; chẳng nên quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Chẳng nên quán 
nhất thiết trí hoặc sanh hoặc diệt; chẳng nên quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc sanh hoặc 
diệt. Chẳng nên quán nhất thiết trí hoặc thiện hoặc phi thiện; chẳng nên quán đạo tướng trí, nhất 
thiết tướng trí hoặc thiện hoặc phi thiện. Chẳng nên quán nhất thiết trí hoặc có tội hoặc không tội; 
chẳng nên quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc có tội hoặc không tội. Chẳng nên quán nhất 
thiết trí hoặc có phiền não hoặc không phiền não; chẳng nên quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 
hoặc có phiền não hoặc không phiền não. Chẳng nên quán nhất thiết trí hoặc thế gian hoặc xuất thế 
gian; chẳng nên quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chẳng nên 
quán nhất thiết trí hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh; chẳng nên quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng 
trí hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Chẳng nên quán nhất thiết trí hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc 
Niết-bàn; chàng nën quán dao tuóng trí, nhát thiét tuóng trí hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niét-bàn. 
Chẳng nên quán nhất thiết trí hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai; chẳng nên quán đạo tướng 


trí, nhất thiết tướng trí hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai. Chẳng nên quán nhất thiết trí hoặc 
khả đắc hoặc bât khả đắc; chàng nên quán đạo tướng trí, nhât thiệt tướng trí hoặc khả đắc hoặc bât 
khả đắc. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
quả Dự lưu hoặc thường hoặc vô thường; chẳng nên quán quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và Độc 
giác Bồ-đề hoặc thường hoặc vô thường. Chẳng nên quán quả Dự lưu hoặc vui hoặc khó; chàng nën 
quán quả Nhát lai, Bát hoàn, A-la-hán và Độc giác Bồ-đề hoặc vui hoặc khó. Chàng nën quán quá Dự 
lưu hoặc ngã hoặc vô ngã; chàng nên quán quả Nhát lai, Bất hoàn, A-la-hán và Độc giác Bồ-đề hoặc 
ngã hoặc vô ngã. Chẳng nên quán quá Dự lưu hoặc tịnh hoặc bắt tịnh; chẳng nên quán quả Nhất lai, 
Bắt hoàn, A-la-hán và Độc giác Bồ-đề hoặc tịnh hoặc bắt tịnh. Chẳng nên quán quả Dự lưu hoặc 
không hoặc bát không; chẳng nên quán quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và Độc giác Bồ-đề hoặc 
không hoặc bát không. Chẳng nên quán quả Dự lưu hoặc hữu tướng hoặc vô tướng; chẳng nên quán 
quả Nhất lai, Bát hoàn, A-la-hán và Độc giác Bò-đề hoặc hữu tướng hoặc vô tướng. Chẳng nên quán 
quả Dự lưu hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện; chẳng nên quán quả Nhất lai, Bát hoàn, A-la-hán và 
Độc giác Bồ-đề hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện. Chẳng nên quán quả Dự lưu hoặc tịch tinh hoặc 
chàng tich tinh; chàng nën quán quá Nhát lai, Bát hoàn, A-la-hán và Độc giác Bò-đề hoặc tich tĩnh 
hoặc chẳng tịch tinh. Chẳng nên quán quà Dự lưu hoặc xa ña hoặc chẳng xa ha; chẳng nên quán quả 
Nhất lai, Bắt hoàn, A-la-hán và Độc giác Bồ-đề hoặc xa lia hoặc chẳng xa la. Chẳng nên quán quả Dự 
lưu hoặc hữu vi hoặc vô vi; chàng nên quán quả Nhất lai, Bát hoàn, A-la-hán và Độc giác Bồ-đề hoặc 
hữu vi hoặc vô vi. Chẳng nên quán quả Dự lưu hoặc hữu lậu hoặc vô lậu; Chàng nên quán quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán và Độc giác Bồ-đề hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Chắng nên quán quả Dự lưu hoặc 
sanh hoặc diệt; chẳng nên quán quả Nhất lai, Bát hoàn, A-la-hán và Độc giác Bồ-đề hoặc sanh hoặc 
diệt. Chàng nên quán quả Dự lưu hoặc thiện hoặc phi thiện; chẳng nên quán quả Nhất lai, Bắt hoàn, 
A-la-hán và Độc giác Bò-đề hoặc thiện hoặc phi thiện. Chẳng nên quán quả Dự lưu hoặc có tội hoặc 
không tội; chẳng nên quán quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và Độc giác Bồ-đề hoặc có tội hoặc không 
tội. Chẳng nên quán quả Dự lưu hoặc có phiền não hoặc không phiền não; chẳng nên quán quả Nhất 
lai, Bất hoàn, A-la-hán và Độc giác Bồ-đề hoặc có phiền não hoặc không phiền não. Chàng nên quán 
quả Dự lưu hoặc thế gian hoặc xuất thế gian; chẳng nên quán quả Nhất lai, Bắt hoàn, A-la-hán và Độc 
giác Bô-đề hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán quả Dự lưu tạp nhiễm hoặc thanh tịnh; 
chẳng nên quán quả Nhất lai, Bắt hoàn, A-la-hán và Độc giác Bồ-đề hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. 
Chẳng nên quán quả Dự lưu hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn; chẳng nên quán quả Nhất lai, 
Bát hoàn, A-la-hán và Độc giác Bồ-đề hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn. Chẳng nên quán quả 
Dự lưu hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai; chẳng nên quán quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán 
và Độc giác Bồ-đề hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai. Chàng nên quán quả Dự lưu hoặc khả 
đắc hoặc bắt khả đắc; chẳng nên quán quả Nhất lai, Bát hoàn, A-la-hán và Độc giác Bò-đề hoặc khả 
đắc hoặc bát khả đắc. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng nên quán 
tát cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát hoặc thường hoặc vô thường; chàng nên quán chư Phật Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ-đề hoặc thường hoặc vô thường. Chẳng nên quán tất cá hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát hoặc 
vui hoặc khổ; chẳng nên quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc vui hoặc khó. Chẳng nên 
quán tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát hoặc ngã hoặc vô ngã; chẳng nên quán chư Phật Vô thượng Chánh 
đẳng Bồ-đề hoặc ngã hoặc vô ngã. Chàng nên quán tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát hoặc tịnh hoặc bắt 
tịnh; chẳng nên quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc tịnh hoặc bắt tịnh. Chẳng nên 
quán tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát hoặc không hoặc bất không; chẳng nên quán chư Phật Vô thượng 
Chánh đắng Bồ-đề hoặc không hoặc bát không. Chàng nên quán tất cả hạnh Bò- tát Ma-ha-tát hoặc 
hữu tướng hoặc vô tướng; chẳng nên quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc hữu tướng 
hoặc vô tướng. Chẳng nên quán tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha- tát hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện; 
chẳng nên quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện. Chẳng nên 
quán tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha- tát hoặc tịch tĩnh hoặc chàng tịch tĩnh; chàng nên quán chư Phật Vô 
thượng Chánh dàng Bồ-đề hoặc tịch tĩnh hoặc chẳng tịch tĩnh. Chẳng nên quán tất cả hạnh Bồ- tát 
Ma-ha-tát hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa; chẳng nên quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc 
xa ña hoặc chẳng xa ña. Chẳng nên quán tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát hoặc hữu vi hoặc vô vi; chàng 
nên quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc hữu vi hoặc vô vi. Chàng nên quán tất cả hạnh 


Bồ-tát Ma-ha-tát hoặc hữu lậu hoặc vô lậu; chàng nên quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề 
hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Chàng nên quán tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc sanh hoặc diệt; chàng 
nên quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng nên quán tất cả hạnh 
Bồ-tát Ma-ha-tát hoặc thiện hoặc phi thiện; chẳng nên quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề 
hoặc thiện hoặc phi thiện. Chàng nên quán tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát hoặc có tội hoặc không tội; 
chẳng nên quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bò-đề hoặc có tội hoặc không tội. Chẳng nên quán 
tẤt cả hạnh Bò- tát Ma-ha-tát hoăc có phiền não hoặc không phiền não; chẳng nên quán chư Phật Vô 
thượng Chánh dàng Bồ-đề hoặc có phiền. não hoặc không phiền não. Chẳng nên quán tắt cả hạnh Bò- 
tát Ma-ha-tát hoặc thé gian hoặc xuất thé gian; chàng nên quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bà- 
đề hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chàng nên quán tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát hoặc tạp nhiễm 
hoặc thanh tịnh; chàng nên quán chư Phật Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề hoặc tạp nhiễm hoặc thanh 
tịnh. Chẳng nên quán tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết- bàn; chẳng 
nên quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn. Chẳng nên 
quán tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai; chẳng nên quán chu 
Phàt Vó thuong Chánh đẳng Bò- đề hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai. Chẳng nên quán tất cả 
hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc; chàng nên quán chư Phật Vô thượng Chánh 
đắng Bồ-đề hoặc khả đắc hoặc bát khả đắc. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, hoặc Bồ-tát Ma- 
ha-tát, hoặc Bát-nhã Ba-la-mật-đa, hoặc hai danh này đều chẳng thấy ở trong cõi hữu vi cũng chàng 
thấy ở trong cõi vô vi. Vì sao thế? Thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, đối tắt cả pháp chẳng khởi phân biệt, không phân biệt gì khác. 


Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát này khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đối tát cả pháp an trụ vô 
phân biệt mới năng tu Bồ thí Ba-la-mật-đa, cũng năng tu Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Năng trụ nội không, cũng năng trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, 
đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô 
biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả 
đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Năng trụ chơn như, cũng năng trụ 
pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, 
pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Năng tu bốn niệm trụ, cũng năng tu bốn chánh 
đoạn, bón thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ. Năng trụ khó thánh đế, 
cũng năng trụ tập diệt đạo thánh đế. Năng tu bốn tĩnh lự, cũng năng tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. 
Năng tu tám giải thoát, cũng năng tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Năng tu không 
giải thoát môn, cũng năng tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Năng tu tất cả đà-la-ni môn, cũng 
năng tu tất cả tam-ma-địa môn. Năng tu Cực hỷ địa, cũng năng tu Ly cầu địa, Phát quang địa, Diệm 
huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bắt động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa. 
Năng tu ngũ nhãn, cũng năng tu lục thần thông. Năng tu Phật mười lực, cũng năng tu bốn vô sở úy, 
bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Năng tu pháp vô vong 
thất, cũng năng tu tánh hàng trụ xả. Năng tu nhất thiết trí, cũng năng tu đạo tướng trí, nhất thiết 
tướng trí. 


Thiện Hiện! Bằ-tát Ma-ha-tát này với những khi như thế, chẳng thấy Bồ-tát Ma-ha-tát, chẳng 
thấy danh Bồ-tát Ma-ha-tát, chàng thấy Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng thấy danh Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, duy chân chính siêng cầu Nhất thiết trí trí. Vì sao thế? Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát này tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đối tất cả pháp khéo đạt thật tướng, vì rõ biết trong ấy không có nhiễm tịnh 
vậy. 


Lại nữa, thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba- la- mật-đa, nên như thật 
giác danh giá thi thiết, pháp giá thi thiét. Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát này đối với danh- pháp giả như 
thật giác rôi, chàng trước sắc, chẳng trước thọ tưởng hành thức. Chẳng trước nhãn xứ, chẳng trước 
nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Chẳng trước sắc xứ, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ. Chẳng trước 
nhãn giới, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Chẳng trước sắc giới, chẳng truớc thanh hương vị xúc 
pháp giới. Chẳng trước nhãn thức giới, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Chẳng trước nhã 
xúc, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vui 


hoặc khó hoặc chẳng khó chẳng vui, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 
hoặc vui hoặc khô hoặc chàng khô chăng vui. 


Chẳng trước địa giới, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới. Chẳng trước nhân duyên, 
chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra pháp. 
Chẳng trước vô minh, chẳng trước hành thức danh-sắc lục-xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu thán 
khó ưu não. Chẳng trước hữu vi giới, chẳng trước vô vi giới. Chẳng trước hữu lậu giới, chàng trước 
vô lậu giới. Chẳng trước Bồ thí Ba-la-mật-đa, chẳng trước Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, 
Bát-nhã, phương tiện khéo léo, Diệu nguyện, Lực, Trí Ba-la-mật-đa. Chàng trước nội không, chàng 
trước ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩ không, hữu vi không, vô vi 
không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, 

cộng tướng không, nhất thiết pháp không, ' bát khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh 
tự tánh không. Chẳng trước chơn như, chàng trước pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến 
dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. 
Chẳng trước bốn niệm trụ, chàng trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng 
giác chỉ, tám thánh đạo chi. Chẳng trước khó thánh đế, chẳng trước tập diệt đạo thánh đế. Chẳng 
trước bốn tĩnh lu, chắng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chàng trước tám giải thoát, chàng 
trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Chẳng trước không giải thoát môn, chẳng trước 
vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Chẳng trước đà-la-ni môn, chẳng trước tam-ma-địa môn. 


Chẳng trước Cực hỷ địa, chẳng trước Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan 
thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa. Chẳng trước ngũ 
nhãn, chẳng trước lục thần thông. Chẳng trước Phật mười lực, chẳng trước bốn vô sở úy, bốn vô ngại 
giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Chàng trước đại từ, chẳng truớc đại bi, đại hý, đại xả. Chẳng 
trước ba mươi hai đại sĩ tướng, chẳng trước tám mươi tùy hảo. Chẳng trước pháp vô vong thất, chẳng 
trước tánh hằng trụ xả. Chẳng trước nhất thiết trí, chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. 
Chẳng trước quả Dự lưu, chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán và Độc giác Bò- đề. Chẳng 
trước tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát, chàng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Chẳng 
trước ngã, chẳng trước hữu tình, mạng giá, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bô- đặc-già-la, ý sanh, nho 
đồng, tác giả, thọ giả, khởi giả, tri giả, kiến giả. Chẳng trước dị sanh, chẳng trước Thánh giả. Chẳng 
trước Bồ-tát, chắng trước Như Lai. Chẳng trước danh, chàng trước tướng. Chẳng trước nghiêm tịnh 
cối Phật, chẳng trước thành thục hữu tình. Chàng trước phương tiện khéo léo. Sở vì sao? Vì tất cả 
pháp đều vô sở hữu, nên năng chấp trước, sở chấp trước, chỗ chấp trước, thời chấp trước, bất khả 
đắc vậy. 


Như vậy, Thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đối tất cả pháp vì 
không bị chấp trước vậy, nên mới năng tăng thêm Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tiến, Tĩnh lự, Bát- 
nhã, phương tiện khéo léo, Diệu nguyện, Lực, Trí Ba-la-mật-đa. Cũng năng an trụ nội không, ngoại 
không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất 
cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng 
không, nhất thiết pháp không, bát khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh 
không. Cũng năng an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bát biến dị tánh, bình 
đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Cũng năng tăng 
thêm bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh 
đạo chỉ. Cũng năng trụ khó tập diệt đạo thánh đế. Cũng năng tăng thêm bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, 
bốn vô sắc định. Cũng năng tăng thêm tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. 
Cũng năng tăng thêm không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Cũng năng vào đến Bồ-tát chánh 
tánh ly sanh. Cũng năng an trụ Bồ-tát Bát thối chuyển địa. Cũng năng viên mãn tắt cả đà-la-ni môn, 
tam-ma-địa môn. Cũng năng viên mãn Cực hy dia, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực 
nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa. Cũng năng 
viên mãn ngũ nhãn, lục thần thông. Cũng năng viên mãn Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại 
giải, mười tám pháp Phật bắt cộng. Cũng năng viên mãn đại từ, đại bi, đại hy, đại xả. Cũng năng viên 
mãn ba mươi hai đại sĩ tướng, tám mươi tùy hảo. Cũng năng viên mãn pháp vô vong thất, tánh hằng 
trụ xả. Cũng năng viên mãn nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng được Bồ-tát tối 
thắng thần thông. Dü thần thông rồi, từ một nước Phật đến một nước Phật, vì muốn thành thục hữu 


tình vậy, vì muốn nghiêm tịnh cõi Phật của mình vậy và vì muốn thấy Như lai Ứng Chánh Đẳng Giác. 
Và khi được thấy rồi, cúng dường cung kính, tôn trọng tán tánh, khiến các căn lành đều được sanh 
trưởng. Căn lành đã sanh trưởng, tùy chỗ ưa nghe Chánh pháp các Đức Phật đều được nghe lãnh. Đã 
nghe lãnh xong cho đến ngồi tòa Diệu Bồ-đề, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, được chẳng 
quên mát. Mới khắp đối tất cả đà-la-ni môn, tất cả tam-ma-địa môn đều được tự tại. Như vậy, Thiện 
Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên như thật giác danh giả và pháp giả. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức sắc là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức thọ tưởng hành thức là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác sắc là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Khác thọ tưởng hành thức là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Trong sắc có 
Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong thọ tưởng hành thức có Bồ-tát Ma- 
ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có sắc chăng? - Bạch Thế 
Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có thọ tưởng hành thức chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Lầa sắc có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lầa thọ tưởng hành 
thức có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhãn xứ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 
Bạch thế Tôn! Chắng phải vậy. Khác nhãn xứ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Trong nhãn xứ có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thé Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhĩ tỷ thiệt thân 
ý xứ có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có nhãn 
xứ chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chăng? - 
Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Lầa nhãn xứ có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức sắc xứ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức thanh hương vị xúc pháp xứ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác sắc xứ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chàng phải vậy. Khác thanh hương vị xúc pháp xứ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Trong sắc xứ có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Trong 
thanh hương vị xúc pháp xứ có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bò- 
tát Ma-ha-tát có sắc xứ chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có thanh 
hương vị xúc pháp xứ chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa sắc xứ có Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa thanh hương vị xúc pháp xứ có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? 
- Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhãn giới là Bồ-tát Ma- 
ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? Bạch Thế Tốn! Chẳng phải vậy. Khác nhãn giới là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Khác nhĩ tỷ thiệt thân ý giới là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Trong nhãn giới có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Trong nhĩ tỷ thiệt 
thân ý giới có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có 
nhãn giới chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý giới 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Lìa nhãn giới có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? Bạch Thế Tôn chẳng phải 
vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức sắc giới là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức thanh hương vị xúc pháp giới là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Khác sắc giới là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chàng phải vậy. Khác thanh hương vị xúc pháp giới là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Trong sắc giới có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? Bạch Thế Tôn. Chắng phải vậy. Trong 
thanh hương vị xúc pháp giới có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong 


Bồ-tát Ma-ha-tát có sắc giới chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có 
thanh hương vị xúc pháp giới chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lầa sắc giới có Bằ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa thanh hương vị xúc pháp giới có Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhãn thức giới là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhãn thức giới là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 
Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhãn thức giới có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Trong nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 
Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có nhãn thức giới chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma- 
ha-tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Lia nhãn thức giới có 
Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới có Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhãn xúc là Bồ-tát Ma- 
ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhãn xúc là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Trong nhãn xúc có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhĩ tỷ thiệt 
thân ý xúc có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có 
nhãn xúc chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhãn xúc có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhãn xúc làm duyên sanh 
ra các thọ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 
làm duyên sanh ra các thọ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhãn ý 
xúc làm duyên sanh ra các thọ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Khác nhĩ 
tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thé Tôn! Chẳng phải 
vậy. Trong nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chăng? - 
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra 
các thọ chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ có Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các 
thọ có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức địa giới là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Khác địa giới là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Khác thủy hóa phong không thức giới là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Trong địa giới có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong 
thủy hóa phong không thức giới có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong 
Bồ-tát Ma-ha-tát có địa giới chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bò-tát Ma-ha-tát có thủy 
hóa phong không thức giới chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Lìa địa giới có Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lầa thủy hỏa phong không thức giới có Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhân duyên là Bồ-tát Ma- 
ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Khác nhân duyên là Bò- 
tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác đắng vô gián duyên, sở duyên duyên, 


tăng thượng duyên là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhân duyên 
có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Trong đăng vô gián duyên, sở duyên 
duyên, tăng thượng duyên có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ-tát 
Ma-ha-tát có nhân duyên chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có đẳng 
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhân 
duyên có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức duyên là chỗ sanh pháp, 
là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác duyên là chỗ sanh pháp, là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong duyên là chỗ sanh pháp có Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ-tát Ma-ha-tát có duyên là chỗ sanh pháp 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa duyên là chỗ sanh pháp có Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 
Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


--- 000 --- 


